LÀM SAO TÔI BIẾT KINH 
THÁNH LÀ CHÂN LÝ? 


Khuyết Danh 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


LÀM SAO TÔI BIẾT KINH THÁNH LÀ CHÂN LÝ? 


Khuyết Danh 
LÀM SAO TÔI BIẾT KINH THÁNH LÀ CHÂN LÝ? 


BẰNG CHỨNG BÊN NGOÀI: 

Bằng chứng bên ngoài có nghĩa là những thực tế bên ngoài 
Kinh Thánh bày tỏ rằng Kinh Thánh là một nguồn cung cấp 
những dữ kiện giá trị đáng tin cậy. 

Bằng chứng về khoa học: 

Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh được Kinh 
Thánh là sai. Nhiều người sẽ nói rằng, "Kinh Thánh không 
phải là một quyển sách thuộc về khoa học mà chỉ nhằm 
cung cấp một cái nhìn tôn giáo hay tâm linh trong vũ trụ 
nầy mà thôi." Lời tuyên bố trên hàm ý rằng sự mô tả mang 
tính khoa học tự nhiên chỉ nhắm đến mục tiêu phục vụ cho 
tôn giáo nên không thể mong đợi sự chính xác tuyệt đối nơi 
những mô tả nầy. Vì thế, chúng ta được bảo đừng tin cậy 
vào những chi tiết mang tính khoa học mà chỉ tìm kiếm 
những lời dạy dỗ mang tính đạo đức hoặc tôn giáo mà thôi. 
Sự suy nghĩ nây là sai lầm bởi vì nó vô lý. Làm sao chúng ta 
có thể khẳng định được phần nào đúng và phần nào không 
đúng. Nếu chúng ta không thể tin cậy một vài phần nào đó 
trong Kinh Thánh thì chúng ta cũng không thể tin cậy vào 
những sứ điệp về đạo đức hay thuộc linh mà Kinh Thánh 
mang lại. Lý do chúng ta không thể tin cậy vào những sứ 
điệp thuộc linh là vì chúng ta không có một nền tảng căn 
bản để biết điều nào là đúng và xác đáng cho đời sống của 
chúng ta và điều nào là không chính xác để không phải tuân 
theo một cách nghiêm túc. 


Quan niệm nầy là sai lầm bởi thiếu đức tin và xúc phạm đến 
Thượng Đế là tác giả của Kinh Thánh. Sự chính xác của 
những câu chuyện, những nhân vật và những địa danh trong 
Kinh Thánh phản ảnh bản tánh chính trực của Thượng Đế. 
Khi xem xét về giá trị bề mặt của những lời tuyên bố Ngài 
đưa ra chúng ta thấy được năng quyền của Thượng Đế đã 
gìn giữ những lời Kinh Thánh được hiệu nghiệm hằng nhiều 
thế kỷ. Chúng ta không thể nào tìm đâu ra dữ kiện chính xác 
về sự kỳ diệu của vũ trụ nầy hơn là những gì đã được trình 
bày trong Kinh Thánh vì Kinh Thánh phản ảnh Thượng Đế là 
Đấng đã viết nên nó. 

Một thí dụ từ Địa lý: 

Trong khi Kinh Thánh không cố ý dạy người học một cách kỹ 
lưỡng về những nguyên tắc và dữ kiện khoa học, nhưng bất 
cứ những vấn đề nào mà Kinh Thánh bàn về công cuộc sáng 
tạo của Thượng Đế là chính xác và có thật. Chúng ta thấy 
một trường hợp trong sách Gióp 26:7, tại đây chúng ta đọc 
thấy sự mô tả theo cách hiện đại về trái đất khi nó quay 
trong khoảng không. Điều nầy đã được viết ra vào khoảng 
3.000 năm trước Chúa Cứu Thế. Sự mô tả nầy là một sự 
tương phản hoàn toàn trái ngược với những quan điểm 
tưởng tượng quái dị mà cả thế giới được dạy dỗ hay tin 
tưởng vào lúc đó. Để ủng hộ Gióp 26:7, Êsai 40:22 chỉ ra 
rằng Thượng Đế ngồi trên "vòng tròn của trái đất." Trái đất 
trông giống như một vòng tròn đối với những người sống 
trên nó chỉ khi nào nó là một hình cầu. Êsai chương 40 xứng 
hợp với Gióp 26 và ủng hộ sự chính xác của lời tuyên bố 
nầy, đó là điều chúng ta mong đợi ở Kinh Thánh. Rốt lại thì 


đâu ai hiểu biết hơn Đấng Tạo Hóa đã thiết kế và dựng nên 
vũ trụ này. 

Một thí dụ từ Khảo cổ học: 

Những bản sao cổ nhất hiện có của những bài thơ và văn 
chương tiếng Hy Lạp thì mới hơn những bản gốc viết tay từ 
800 đến 1.000 năm. Dầu vậy, không một học giả nào chấp 
nhận lập luận rằng những bản văn Hy Lạp cổ không xác 
thực so với bản gốc và cần nên bỏ đi. Ngược lại, những bản 
sao của nhiều sách trong Cựu Ước thì mới hơn nguyên bản 
chỉ có 200 năm. Những bản sao cũ nhất của vài sách trong 
Tân Ước có ghi ngày chỉ cách nguyên bản viết tay từ 50 đến 
80 năm mà thôi. Dựa vào những dữ kiện căn bản đó, Kinh 
Thánh đáng được tin cậy ít nhất như những bản văn chương 
Hy Lạp, nhưng điều đó thì trái ngược lại trong thời nầy. 

Sự khám phá mới đây đã củng cố tính trung thực về lịch sử 
của Kinh Thánh khiến cho nhiều nhà khảo cổ học từng coi 
thường Kinh Thánh trở lại từ chỗ chống đối thành ra tôn 
trọng Kinh Thánh. Thí dụ, trong Sáng Thế Ký 15:20 đã nhắc 
đến một dân tộc được gọi là Hêtít. Trải qua nhiều thế kỷ, 
người ta cười nhạo Kinh Thánh đã bịa đặt ra nhóm người 
nầy. Nhưng cách nay vài thập niên, tàn tích của một thành 
phố nằm tại quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, phía bắc của nước Do Thái 
hiện nay, được khám phá và chứng minh là một thành phố 
lớn của dân tộc Hêtít. 

Bằng chứng về lịch sử: 

Kinh Thánh nói về những điều trước khi xảy đến. Tiên tri Êsai 
nói về vua của nước Ba Tư là Siru (Êsai 45:1), là người mà 
cuối cùng sẽ khôi phục nước Giuđa. Ba Tư là một vương 


quốc lớn, nằm tại vùng đất mà hiện nay thuộc quốc gia lran. 
Êsai viết điều nầy trong thời cai trị của vua nước Giuđa là 
Êxêchia, vua nầy qua đời vào năm 687 trước Chúa Cứu Thế, 
nhưng Siru đã không bắt đầu lên làm vua cai trị đế quốc Ba 
Tư mãi cho đến sau năm 600 trước Chúa Cứu Thế. Đó là hơn 
80 năm sau khi Êsai qua đời. Chỉ có Thượng Đế mới biết tên 
của người sẽ làm vua nước Ba Tư trước khi người đó lên 
ngôi. Nhiều lời dự ngôn trong lịch sử chép về Chúa Cứu Thế 
Giêxu đã được ban cho trước khi Ngài ra đời. Mỗi sách của 
Cựu Ước trong Kinh Thánh đều nhắc đến Chúa Giêxu một 
cách rõ ràng. Thí dụ, hãy chú ý đến chỉ tiết của Thi Thiên 22, 
Êsai 53, và Michê 5:2. 

Đối diện với bằng chứng lịch sử nầy, chúng ta chỉ có những 
sự lựa chọn sau đây. Hoặc Kinh Thánh đã được viết bởi Đấng 
ở bên ngoài thời gian, hoặc Kinh Thánh chỉ là một câu 
chuyện đùa, một sự đánh lừa rồi sau đó người ta viết thêm 
vào những lời tiên tri để làm cho Kinh Thánh có vẻ tốt, hay 
là chỉ là một sự lường gạt xấu xa. Sự lựa chọn đúng đó là, 
Kinh Thánh duy nhất là lời chân thật và thánh khiết của 
Thượng Đế. 

Bằng chứng từ những kinh nghiệm cá nhân: 

Một nguồn khác về bằng chứng bên ngoài đó là kinh nghiệm 
cá nhân của những người được thay đổi bởi Kinh Thánh. Có 
nhiều sự khác biệt rất rõ rệt trong đời sống của một người 
sau khi đặt lòng tin vào Chúa Cứu Thế Giêxu và bước đi theo 
Lời Ngài là Kinh Thánh. Nói cách khác, Kinh Thánh có thể 
làm cho những tín hữu những gì mà Kinh Thánh xác nhận là 
sẽ làm được. 


Kinh Thánh hứa sẽ cất khỏi hình phạt của sự đoán xét và 
bảo đảm không có sự định tội cho ai đặt lòng tin vào những 
gì Kinh Thánh nói (Giăng 5:24, Rôma 8:1,16, I Giăng 4:18). 
Kinh Thánh hứa có thể rửa sạch tấm lòng Cơ Đốc Nhân (Thi 
Thiên 119:9,11, Giăng 15:3). Kinh Thánh hứa sự giải phóng 
khỏi ách nô lệ tội lỗi cũng như sự khôn ngoan và quyền 
năng để chiến thắng tội lỗi một cách thành công (Giăng 
8:34-36, Rôma 6:18, Côlôse 3:1-2). Kinh Thánh ban ý nghĩa 
và mục đích cho đời sống, thúc đẩy những Cơ Đốc Nhân 
phục vụ Chúa của mình (I Phierơ 2:9). Tất cả những điều nầy 
là một phần trong kinh nghiệm của một tín hữu. Nhiều tín 
hữu kinh nghiệm một đời sống mà họ chưa từng có trước 
kia, một đời sống mới được chứng minh bằng thực tế rằng 
họ không còn đầy cay đắng và hối tiếc về quá khứ của họ từ 
khi họ đọc được sự tha thứ của Thượng Đế (Hêbơrơ 10:16- 
17). Nhiều Cơ Đốc Nhân kinh nghiệm một sự sống mới bởi 
thực tế rằng họ có thể hi sinh cho người khác. Nhiều tín hữu 
kinh nghiệm đời sống mới minh chứng bởi thực sự rằng họ 
có thể chiến thắng sự sợ hãi bởi vì họ thà nương dựa vào 
Chúa hơn là hy vọng hão huyền về những điều êm đẹp sẽ 
xảy ra. Một người đặt lòng tin vào Kinh Thánh có kinh 
nghiệm thuộc linh cách cá nhân để biết rằng những lời hứa 
của Kinh Thánh không phải chỉ là những bài thơ suông mà là 
sự thật và làm chứng cho lòng của người đó rằng sự tin cậy 
của người đó đặt vào Kinh Thánh không phải là không đúng 
chỗ. 

BẰNG CHỨNG BÊN TRONG: 

Thêm vào những bằng chứng bên ngoài, có những bằng 


chứng bên trong cho chúng ta lý do thuyết phục để tin cậy 
vào Kinh Thánh. Nói cách khác, có những điều thực tế bên 
trong Kinh Thánh bày tỏ rằng Kinh Thánh là một nguồn cung 
cấp những dữ kiện giá trị đáng tin cậy. 

Lời chứng của Kinh Thánh: 

Kinh Thánh tự xác nhận là đến từ Thượng Đế. Thí dụ, trong II 
Samuên 23:2 Đavít, là người viết nhiều thi thiên, tuyên bố 
rằng những gì ông viết là đến từ Thượng Đế. Giêrêmi tuyên 
bố cũng giống như vậy (Giêrêmi 1:4), cũng như sứ đồ Phaolô 
(I Têsalônica 2:13). Phierơ nói những điều Phaolô viết là 
Thánh Kinh (II Phierơ 3:16). Chính Chúa Giê-xu tuyên bố 
nhiều lần về đặc tính đáng tin cậy của Kinh Thánh (Luca 
16:17, 24:44, Giăng 17:17). Thí dụ, Chúa Giêxu thường 
thường xem tất cả những câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu 
Ước là nguồn đáng tin cậy (Luca 11:51, 17:26-33). 

Sự hợp nhất của Kinh Thánh: 

Kinh Thánh được viết trong khoảng thời gian hơn 1.500 năm, 
từ thời Môise (1.400 trước Chúa Cứu Thế) đến thời của sứ đồ 
Giăng (khoảng 100 năm sau Chúa Cứu Thế). Tổng cộng số 
người viết ít nhất là 40 người. Nhưng cho dù những người 
khác biệt nây cũng viết vào những thời điểm khác nhau thì 
sứ điệp mà họ viết luôn luôn giống nhau mà không hề sự 
mâu thuẫn trong bất cứ chi tiết nào. Nguyên nhân là vì 
Thượng Đế là tác giả của Kinh Thánh và Ngài đã dùng con 
người ghi chép những gì Ngài muốn nói. Những người viết 
sống và chết vào những thời điểm khác nhau nhưng chỉ có 
một Thượng Đế đời đời phán bảo với từng người những gì 
phải viết. Vì lý do đó, chúng ta có thể so sánh những phần 


khác nhau của Kinh Thánh và thấy rằng chúng đều thống 
nhất với nhau, ủng hộ và làm sáng tỏ cho nhau (I Côrinhtô 
2:13). Chúng ta có thể đến với bất cứ phần nào trong Kinh 
Thánh và biết rằng trước sau như một Kinh Thánh thật đáng 
tin cậy. 

Những điều chứa đựng trong Kinh Thánh: 

Những chủ đề mà Kinh Thánh bàn luận đến là bằng chứng lạ 
lùng bên trong về sự đáng tin cậy của Kinh Thánh. Những 
điều chứa đựng trong Kinh Thánh là những điều mà Kinh 
Thánh có thể nói chỉ khi Kinh Thánh được viết bởi Thượng 
Đế. Thí dụ, Kinh Thánh tuyên bố Đức Chúa Giêxu nhận rằng 
Ngài là Thượng Đế (Giăng 10:30); Kinh Thánh tuyên bố rằng 
các môn đồ của Chúa Giêxu xưng Ngài là Thượng Đế (Giăng 
20:28); Kinh Thánh nói rằng Cha tuyên bố Chúa Giêxu là 
Thượng Đế (Hêbơrơ 1:8). Kết luận của lời làm chứng nầy 
rằng, hoặc sứ điệp của Kinh Thánh là một điều điên rồ và 
lường gạt quỉ quyệt, hay sứ điệp của Kinh Thánh là thật và 
Kinh Thánh là quyển sách duy nhất như thế. 

Một thí dụ quan trọng khác là chỉ có Kinh Thánh nói về tội lỗi 
(I Giăng 3:14). Không có một con người nào can đảm viết 
chính xác và đánh giá về loài người như Kinh Thánh mô tả. 
Kinh Thánh trình bày một bức tranh khủng khiếp. Nó làm 
chúng ta bực mình, và chúng ta không lấy làm vui vẻ gì khi 
đọc nó. Điều nầy giải thích tại sao chúng ta gặp khó khăn 
khi muốn tin rằng Kinh Thánh là chân lý. Vấn đề không phải 
là ở bằng chứng mà là ở tấm lòng của chúng ta. Có ai muốn 
biết rằng mình là một tội nhân tồi bại, sa đọa? Có ai vui 
mừng khi được cho biết rằng mình đang tiến về vào địa 


ngục, nơi mà mình phải chịu khổ sở dưới cơn thạnh nộ của 
Thượng Đế đời đời? Có ai hoan nghênh một sự hiểu biết để 
biết rằng không có điều gì tốt nơi mình cả và mình là một 
con người phản loạn chống nghịch lại Thượng Đế, Đấng đã 
tạo dựng nên mình? 

Chỉ có Thượng Đế mới thành thật với chúng ta bởi vì chỉ có 
Ngài biết được sự thật. Chỉ có Thượng Đế sẵn sàng thành 
thật với chúng ta và điều đó bày tỏ tình yêu của Ngài. Tình 
yêu thật không biểu lộ bởi những lời nói của con người cố 
làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu bởi những lời dua nịnh 
hư không, rồi bỏ mặc chúng ta lại trong tình trạng tuyệt 
vọng của mình bởi họ không có sự hy vọng thật để ban cho. 
Tình yêu thật được bày tỏ bằng sự thật, đó là điều duy nhất 
có thể giúp chúng ta. Sự chân thật của Kinh Thánh vẽ ra 
bằng lời số phận con người thì không mấy gì thu hút. Tuy 
nhiên, Kinh Thánh chứa đựng những lời của một người bạn 
thật. Thượng Đế biết rằng chúng ta đang đi trên bờ của một 
mm đá và có thể rơi vào địa ngục bất cứ lúc nào. Ngài bảo 
cho chúng ta chính xác những gì chúng ta cần biết để tránh 
khỏi hiểm họa nầy. Mặc dù Kinh Thánh không được liệt kê 
trong danh sách của mười quyển sách được ưa chuộng nhất 
trong năm, nhưng chỉ Kinh Thánh mới có thể ban cho lời hứa 
và giữ lời hứa rằng, "Hỡi những kẻ mệt mỗi và gánh nặng, 
hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có 
lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và 
học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách 
ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng" (Mathiơ 11:28-30). 

Sứ Điệp của Kinh Thánh: 


Cuối cùng có một ý kiến nữa mầ chúng ta phải đối diện khi 
chúng ta suy nghĩ có nên tin cậy Kinh Thánh hay không. Hầu 
hết người ta tin rằng có một Thượng Đế. Nhưng nếu Thượng 
Đế thật sự là Thượng Đế thì Ngài sẽ phán hoàn toàn bằng uy 
quyền và chúng ta phải vâng theo Lời của Ngài. Nói cách 
khác, những gì chúng ta suy nghĩ về Lời của Thượng Đế và 
phản ứng của chúng ta đối với nó phản ảnh những gì chúng 
ta nghĩ về chính Thượng Đế. Chúng ta không thể tách rời 
Thượng Đế và Lời Ngài là Kinh Thánh. Chúng ta không buộc 
phải tin Kinh Thánh, nhưng chúng ta phải đối diện với hậu 
quả. Nếu ai đã không tin vào Thượng Đế của Kinh Thánh thì 
sẽ hành động theo cách đó, và kết quả cay đắng của đời 
sống ích kỷ của họ sẽ đến vào mùa gặt, như Kinh Thánh đã 
nói. Đây là bằng chứng đáng sợ hơn cả. Thêm vào điều đó, 
họ sẽ đối diện với cơn thạnh nộ của Thượng Đế là Đấng sẽ 
tìm gặp họ phía bên kia phần mộ và buộc họ tuân theo Lời 
Ngài vào Ngày phán xét như Kinh Thánh đã nói trước. 

Có một điều tốt cho chúng ta khi hỏi rằng chúng ta có nên 
tin cậy Kinh Thánh hay không. Kinh Thánh có thể cất đi 
những thắc mắc khỏi chúng ta bằng những bằng chứng về 
tính chất xác đáng của nó. Giacơ 1:6 chép rằng chúng ta 
không nên ngần ngại màcầu xin Thượng Đế ban cho chúng 
ta khả năng để tin cậy vào Lời của Ngài và sự khôn ngoan 
cần có để có thể hiểu được Kinh Thánh nhiều hơn. Tuy nhiên, 
học Kinh Thánh là một sự học hỏi thánh. Chỉ khi nào chúng 
ta đến với Kinh Thánh một cách khiêm nhường và một tâm 
trí cởi mở hướng về lẽ thật thì chúng ta mới tìm thấy những 
câu trả lời cho mình. 


"Lời Cha tức là lẽ thật" Giăng 17:17 

Có những lý do xác đáng để tin cậy vào Kinh Thánh. 

Cả hai, bằng chứng bên ngoài và bên trong đều ủng hộ lời 
tuyên bố rằng, Kinh Thánh là 

"Chân thật, thảy đều công bình cả" Thi Thiên 19:9 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


